SỞ GD&ĐT ĐẲK LẲK 
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 
TỎ TOÁN 


(De thi có 06 trang ) 


ĐÈ KIÊM TRA HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC 2017 - 2018 
MÔN TOÁN 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 
(không kế thời gian phát đề) 


Họ và tên học sinh : 


Số báo danh : 


Mã đề 129 


Câu 1. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2;-3;4),i?(l;y;-l),c(x;4;3). Khi đó ba điểm A, B, c 
thẳng hàng thì lOx + y bằng: 

A. 41 B. 42 c. 40 D. 36 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC, với A(- 3;2;7), B( 4;-5;3), C(2;-3;-l). Toạ độ trọng 

tâm của tam giác ABC là: 

A. G(l;2;3). B. G(-l;2;-3). c. G(l;-2;3). D. G(l;-2;-3). 

Câu 3. Gọi z 1? z 2 là hai nghiệm của phương trình 2z 2 - 3z + 2 = 0 trên tập số phức.Tính p = yjzị + ZjZ 2 + z\ . 

A .p = ĩệ. B .p = ệ. c ./> = #. 

4 2 4 

Câu 4. Cho f(x -\)y 2 ~ lx dx = với a,b eN*. Tính s = a-b . 

0 lnố 

A. 5 = 10 B. 5 = 3 c. 5 = 16 

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 7(4; -1;2), 4(1; -2; -4). Phương trình mặt cầu (S) có tâm 

I và đi qua A là: 

A. (x-l) 2 +(y + 2) 2 +(z + 4) 2 = 46. B. (x —4) 2 + (y + l) 2 +(z —2) 2 = a/46. 

c. (x-4) 2 + (y — l) 2 + (z- 2) 2 = y[Ã6. D. (x — 4) 2 + (y +1) 2 + (z -2) 2 = 46. 

Câu 6. Cho số phức z thoả mãn 2z + (l + /)z = 5 + 3/. Tính |z|. 

A. |z| = . B. |z| = 3 . c. |z| = V3 . D. |z| = 5. 

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho M( l;-2;-3)và mặt phẳng (yỡ):2x + 3y-z + 15 = 0. 
Khoảng cách từ M đến(yỡ)là. 

A. B. c. 14. D. VĨ4. 

14 2 

Câu 8. Cho 3 vectơ a = (3; 5;-2) ,b = (5;-3; 4) , c = (2; 1; 3). Tọa độ của vectơ n = 2a-3b + 4c là: 

A. n = (1; 23; 4) B. n = (29; 5; 20) c. n = (-1; 23; -4) D. n = (29; -5; 20) 

Câu 9. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm hai điểm A(2,-1,4), B(3,2, —1) và song song với đường 


D. P = ^=. 

V2 


D. 5 = 13 


,, 4 . X y+ 3 z 

thăng A: — = —— = — 
11-2 


1/6 - Mã đề 129 












A. x + 3y + 2z + 7 = 0 B. x + 3y + 2z —7 = 0 c. —X —3y — 2z —7 = 0 D. x + 3y—2z-7 = 0 

Câu 10. Kí hiệu A,B,C lần lượt là các điểm biểu diễn hình học của các số phức z, = 1 + i; 

z 2 =(\ + i) 2 , z 2 = a-i, aeR . Tìm a để tam giác ABC vuông tại B . 

A. a = -3. B. a = 3. c. a = —\. D. a = \. 

Câu 11. Cho số phức z = {^Jĩ - 3 iỴ. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z . 

A. Phần thực bằng và Phần ảo bằng -6\Í2 B. Phần thực bằng 7 5 Phần ảo bằng 6^2 

c. Phần thực bằng “7 ; Phần ảo bằng 0V2/ D. Phần thực bằng 7 và Phần ảo bằng 6^2/ 

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phang (P): (»1 2 - 1)jc- 4y - 8z + 6 = 0 và mặt phang 
(Q): 2x-y-2z + 4 = 0. Khi đó tất cả các giá trị thực của m để mặt phang (P) song song mặt phang (Q) là : 
A. m ±3 B. m = 1; m = -1 c. m e R D. m = 3; m = -3 

Câu 13. số thực x,y thỏa mãn 3 + (3 - y)i = (x - 1) + 5 i là: 

^ x = 4;y = -2 g x = -6;y = 3 Q x = 6;y = 3 g x = -4;y = 2 

1 

Câu 14. Cho I (2x + ì)e x dx - ae + b. Tính T = ab 

0 


A. T = -1 B. T = 1 c. T = -3 D. T = 2 

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(2; 0; 1) trên đường 

,, ỉ , x-ì y z-2„ 
thăng d : —-— = - —-— là : 

12 1 

A. M' (2; -2; 4) B. M’( 1; 0; 2) c. M’(- 1; 2; 0) D. M' (0; -2; 1) 

Câu 16. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( s ): (x-3) 2 +(y) +(z-2) 2 = 16 . Tìm 


tâm I và bán kính R của (S) 

A. I(3;0;2) R=16. B. I(-3;0;-2) R=4. c. I(3;0;2) R=4. D. 1(3; 1;2) R=4. 

Câu 17. Điểm biểu diễn của số phức z = ^ là: 

2 + 3 i 


A. (3;-2) 


B. 


7 T. \ , 

-ị;--ị c. (2;-3) 

13 13 ) v ’ 


D. 


2 3 
Ĩ3 ; Ĩ3 


/2 

Câu 18. Cho số phức z thỏa mãn \z\ = -Ệ- và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z . Biết rằng 


trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w = — là một trong bốn điểm M,N,P,Q. Khi đó điểm biểu 

iz 


diễn của số phức w là 


2/6 - Mã đề 129 










A. điểm Q . B. điểm N. c. điểm p . D. điểm M . 

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(l;2;- 
5) và có vectơ chỉ phưong m(-4;8;10). 



* 

II 

1 

to 


X = -4 + \t 


X = 1 + 2/ 


A. • 

y = 2 +4t 

B. / 

y = 8 + 2t 

c. 

7 = 2 + 4/ 

D. 


z =-5 +5t 

V 


r - 

N 

II 

o 

1 

Oi 


z = -5 + 5/ 

V 



x = -2 + \t 
7 = 4 + 2/ 
z = 5-5t 


Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(l;2;3) và hai đường 

„ i , x-2 y + 2 z- 3 , , X — 1 y-1 z +1 _ , , , . , „ i 

thăng < 2 ] : ——— = -—— = —-— và d 2 : —— = - = —Ị— . Phương trình đường thăng d đi qua A, vuông 


góc với dị vàcắt<Ì 2 là. 


* x-1_t-2_z-3 „ x-1 _ y + 2 _z-3 ^ x-1 _y-2 _z-3 n x-\ _y-2 _z-3 
2 3 -1 -5 3 15 -4 -3 5 1 -3 -5 

Câu 21. Cho số phức Zj = 1 - 2/, z 2 = 2 + /. Môđun của số phức w = z 1 - 2 z 2 + 3 là? 


A. |w| = V5 . 

Câu 22. Cho hai đường thẳng: d x : 


B. |w| = VĨ3 . 

fx = l + 2/ 


c. \w\ = 4 . 


D. \w\ = 5. 


x = 3 + 4t' 

y = 5 + 6 /'. Vị trí tương đối của dị và d 2 là. 


y = 2 + 3t,và d 2 : 
z = 3 +4t z = 7 + 8t' 

A. d x \ r/ 9 song song B. d x \ d 2 trùng nhau c. dị ; d~, cắt nhau D. d x , d 1 chéo nhau 

Câu 23. Tìm m để hình phang giới hạn bởi đồ thị hàm số y = X 2 + 2mx + m 2 +1, trục Ox , trục Oy và đường 


thẳng X = 2 có diện tích bằng -ỹ-. 

A. m = 1. B. m = -3. c. m = 1 hoặc m = -3. D. Không tồn tại m . 

Câu 24. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phang (H) được giới hạn bởi các đường sau: 
y = f (x), trục Ox và hai đường thẳng X = a,X = b xung quanh trục Ox là: 


A. V = 27xJ f 2 (x)dx B. V = 7ĩjf (x)dx c. V = Jf 2 (x)dx D. V = 7ĩjf 2 (x)dx 

Câu 25. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(l;-2;1), B(-l;3;3) và C(2;-4;2). Phương trình mặt phẳng (P) 
đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC là 

3/6 - Mã đề 129 





























A. 3x-7y-z+16=0 B. 3x-7y+z+18=0 c. 3x+7y+z+12=0 D. 3x-7y-z-16=0 

Câu 26. Một vật chuyển động với vận tốc v(t) = 2 + 2t(m / s). Biết quãng đuờng mà vật chuyển động trong 

khoảng thời gian từ lúc xuất phát (t = 0) đến thời điểm tj là 99(m). Tính tj. 

A. tj =11 B. tj =9 c. tị = 3,5 D. tj =21 

Câu 27. Gọi Zj, z 2 , z 3 , z 4 là các nghiệm phức của phuơng trình: z 4 — 2z 2 —3 = 0. Tính giá trị của biểu 

thuc: Ầ = |Z| I + ịz 1 I -j- Iz 3 1 T-1z 4 1 . 

A. 20. B. 8. c. 2 + 2^3. D. 0. 

n 

4 1 

Câu 28. Cho Isin2Xe cos2jc í/x = j-(ae + b). Tính 5 = a-b 
0 2 

A. s = 4 B. 5 = 3 c. 5 = 0 D. 5 = 2 

Câu 29. Cho đồ thị hàm số y = f(x ). Diện tích s của hình phang (phần tô đậm trong hình dưới) là: 



-2 3 

A. s = J f(x) dx + J 

0 0 

B. s = J f(x) áx . 

2 

0 3 

c. s — J f(x)dx + J f[x)áx. 

2 0 

0 0 

D.s = f f(x) dx + J f(x) àx . 

-2 3 

Câu 30. Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số /(x) đoạn [a;ồ]. Chọn câu khẳng định đúng ? 

b b 

A. J/'(x)íừ = /(£>)-/(«) B. ịf(x)dx = F(a)-F{b). 

a a 

c. j f{x)dx = I f(x)dx. D. Ị f(x)dx = 2Ị f[x)dx 

a b a 0 

ị X 2 +5 

Câu 31. Cho 9 =ax + b với a,beR . Hãy tính ab 

0 * + 4 


A. ab - 

10 


B. ab = ^~ 
15 


c. ab = - 


D. ab --7 
4 


Câu 32. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm Ẩ(2; 3;0), 5(0; —v/2; 0), M -V2;2 


va 


đường thẳng d : 


x-t 


y - 0 .Điểm c thuộc d sao cho chu vi tam giác ABC là nhỏ nhất thì độ dài CM bằng 
z — 2 — t 


A. 4. 


B. 2. 


c. 2 ylỉ. 


D. 


2yfẽ 


4/6 - Mã đề 129 










1 

Câu 33. Cho j(2x + l)ln(x+l)í7c = alnồ + c với a,b,ceQ. Tính s = a + b 

0 


+ c . 


A. s = 3 


B . s = 4 
2 


c. s = 8 


D. s = ị 
2 


1.2x-l , ,. 

Câu 34. Cho ——ả' = a + èlnc với a,b,ceZ. Tính s 

0 * + 1 


: ứ +ố + c 


A. 5 = 4 B. s = 1 c. s = 2 Đ. s = -3 

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( s ) có tâm /(a;ổ;c),a < 3 . Biết điểm I thuộc 

đuờng thẳng A: Y = ~~ - ^ • Biết rằng mặt cầu (s) có bán kính bằng 2 V 2 và cắt mặt phẳng (ơxz) theo 
một đuờng tròn có bán kính bằng 2. Tính Q = a + b + c. 

A. Q = 17 - B. Q = “ 3 - C.Q = L D. Q = _2 - 

. ^ , X —3 y+ 1 z , , 

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đuờng thăng d: —Ị— = -—— = — và mặt phăng 

(i 5 ): 2x-y - z —7 = 0. Kí hiệu //(«;ổ;c) là giao điểm của d và (p). Tính tổng T = a + b + c. 

A. 3 B. 8 c. -7 D. 2 

Câu 37. Nghiệm của phuong trình z 2 - z + 3 = 0 trên tập số phức là? 

1 VŨ . . 1 n/ĨI . 

A. z, = —+ —— ivà z, = 

2 2 2 2 

^ Vĩĩ. , _ _-i VĨT. 

c. z, = — + —— ỉ và Zt =—-——/. 


D „_ 1 , VŨ. , ^ _-i Vũ. 

B. Zj = — + ——/và z 2 = —- —— 1 . 


2 2 


c. z, = — + ^—1 va z, = —- 
2 2 2 

n 

4 

Câu 38. Tính / = I sin 2xdx. 

0 


„ .-1 VĨT _ _ 1 yỊĨĨ. 

D. z, =— + ——/ và z 7 = — — i. 


2 2 


2 2 


A. 7 = 2 


B - / = „ 
2 


c. 7 = 4 

4 


D. 7 = 1 


Câu 39. Cho j / (x)dx - 5 . Khi đó j dỵ bằng: 

0 0 ^ 


A. 2 


B. 1 


c. 5 


D. 10 


Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đuờng thẳng d đi qua điểm A (l; 2; 3 ) và vuông góc với mặt 

phẳng (p): 2x + 2y + z + 2018 = 0 có phuong trình là 

x + 1 y + 2 z + 3 X — 1 y-2 z- 3 „ x + 2 y + 2 z +1 x-2 y — 2 z-\ 

221 221 123 123 

Câu 41. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z = (l + 2z')(3-i) là. 

A. 5. B. 10. c. 0. D. 6. 

Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho điểm I( 3; 1 -2) và mặt phang (p): 2x- 2y - z + 3 = 0 . Phuơng trình 
mặt cầu tâm I và cắt ( P) theo giao tuyến là đuờng tròn có bán kính bằng 4 là: 

5/6 - Mã đề 129 



























A. (x-3) 2 + (y-l) 2 +(z + 2) 2 = 9. B. (x-3) 2 + (y-l) 2 + (z + 2) 2 = 25. 

c. (x-3) 2 +(j/-l) 2 + (z + 2) 2 =16. D. (x-3) 2 +(_y-l) 2 + (z + 2) 2 =36. 

Câu 43. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phang (P): 2x - y + 2z -14 =0 và mặt cầu 

(s^ix 2 +y 2 +z 2 -2x + 4y + 2z-3 = 0 .! ..X M (a;b;c) <e(S) _ _, ,, ,_, , ,, ,, -í_ 

v ’ . Biêt điêm v ’ ’ sao cho khoang cách từ M đên mặt 

phẳng (P ) là nhỏ nhất. Tính Q - a + 2b + 3c 

A. Q = °- B. Q = 7 - c. Q = ~ 12 - D. Q = 6 - 

Câu 44. Hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 1], /(1)-2/(0) = 10 và j f(x)dx = 2 . Tính 7 = 1 (2 -x)f\x)dx 

0 0 


A. 7 = 12 B. 7 = 5 c. 7 = 8 D. 7 = 20 

Câu 45. Diện tích hình phang giới hạn bới đồ thị hàm số y = X 2 - 1, trục Ox và hai đường thẳng X = 0 , x = 2 

bằng 

A. ị B. ị. c. 2 . D. ị. 

3 3 3 

Câu 46. Tìm tập họp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z + 2 - zj = 3. 


A. Đưòng tròn tâm 7(1;-2), bán kính R = 3 B. Đường tròn tâm 7(-2;l), bán kính R = V3 . 

c. Đưòng tròn tâm 7(2;-l), bán kinh R - 1. D. Đường tròn tâm 7(-2;l), bán kính R = 3. 


Câu 47. Cho số phức z thỏa mãn |z - 2 - 3z| = 1. Giá trị lớn nhất của 


z + 1 + l 


là. 


A. 6. B. VĨ3+2. C.VĨ3 + 1. D. 4. 

Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(l;2;3). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa 

độ o một khoảng lớn nhất, mặt phang (P) cắt các trục tọa độ tại các điểm A,B,C. Tính thể tích khối chóp 
O.ABC. 

t 524 „ 686 _ 1372 „ 343 

A. —. B. — . c. ———. D. —. 

3 9 9 9 

Câu 49. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phang giới hạn bởi các đường 
y = -,y = ữ,x = l,x = a,(a>\) quay xung quanh trục Ox. 


(.♦4 

co 

< 

II 

1 

c. V = (i + — 1 71 

p 

II 

1 

l a) 

V a / 

V a ) 

V a ) 


^ A 9 X Ấ 2 ^ ^ 9 

Câu 50. Diện tích hình phăng giới hạn bởi đô thị hàm sô y = - —, trục hoành, đường thăng X = 0 và 

(* + l) 

đường thẳng x = 4 là: 

A .s = ị~. B. s = -ị. c .5 = 1. D. s = ậ-. 

25 5 5 25 

- hét - 


6/6 - Mã đề 129 











